





WHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT 


EI5rrfen 


Lệ Hằng (biên dịch) 


qhệ thuật uø hoa 


⁄? bảng màu nƯỚC 


(Tái bản làn 3) 





NGHỆ THUẬT VẼ HOA BẰNG MÀU NƯỚC 
Elisabeth Harden 


s. 


NHÀ XUẤT BẢN MỸ THUẬT 
44B Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT : 8225473 - 9436126 

Fax : 9436133 


và 

Chịu trách nhiệm xuất bản : CỔ THANH ĐAM 
Biên tập : Thiên Kim 

Trình bày ; Lan Nhi 

Về bìa : Hs. Quốc Ân 

Sửa bản in : Thiên Kim 

vs. 


CÔNG TY CP VĂN HÓA VĂN LANG 
40-42 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM 
ĐT : 38.242157 - 38.233022 - Fax : 84.38.235079 


và 


In 1000 cuốn khổ !3x19cm tại Xưởng in Cty CP VH Văn Lang. 
Số đăng ký KHXB QĐ.54-2010/CXB/18-02/MT ngày 29.01.2010 
Quyết định xuất bản số: 1/QĐ - MT cấp ngày 29.01.2010. 

In xong và nộp lưu chiểu quý 1 năm 2010. 





Màu vàng 
trang 18 + 





Màu cam 

trang 24 - 
Màu hồng Màu đỏ 
trang 34 trang 28 


# 







Màu xanh dương 


Màu trắng kem trang 4ô 


trang 56 


Màu 
Hoa _—¬> 


Lá trang 62 


==‹ Nghệ thuật vẽ hoa băng màu nước ===- 


Mục đích của tập sách là trình bày các bước vẽ hoa, giải 
thích kỹ thuật vẽ, đồng thời phân tích cách phối màu nhằm 
tạo phổ sắc hoa từ trắng nhạt đến đỏ tía. 


Hoa được xếp thành những hình dạng cơ bản. Nội dung 
mô tả từng kiểu hoa, các bản vẽ xem xét phối cảnh và mẫu 
sáng tối tạo nên hình dáng ba chiều. 

1, Mẫu màu này 


cho biết vùng 
chọn hoa trong 











dãy màu cụ thể 2. Nhận diện hoa 
v nÍ nh qua tên thông 3. Vẽ hoa 
màu cẩn thiết dụng và bình bấy theo trình tự † 
nhằm đạt được ít nhất một Ví dụ hay 2 bước và 
sắc độ tình tế. HẠ NT HÀ, bản vẽ cuối 
áng š cùng. Phú 
thích mô tả 
màu được áp 
dụng, pha 
Huy” 7 màu cần thiết 
N và kỹ thuật 


liên quan. 





biết vùng 

phản chiếu 

ánh sáng và 

Mộ vn920 5. Đây là vùng chọn bị 6. Hầu hết các bông hoa đều 

K4: giới hạn và nguyên tắc được vẽ với ánh sáng chiếu 
0 lo pha chung có thể mở rộng từ góc phải trên. Chú ý nguồn 

màu tuy tối thành hệ thống pha trộn sáng sau đó tạo hình bông 

hệ sống của riêng bạn. hoa tương ứng. 


4 


BẢNG MÀU 


Xâng chanh Vàng nghệ Khoản Đỏ sáng Đổ bạc đô &u, Hà 





cadmium 


Tím hồng Tím Xanh cobalt ạ Xanh dương Xanh lá 


Vàng nghệ Vàng Cam Đổ cờ Nâu đỏ 


_ đất nhạt. R Bx: xe nh 


Xanh da trời Xanh xám Xanh ngọc 
s2 e7-~TT^ 











Lục nhạt Vàng đất Nâu đổ đất Nâu vàng đất Nâu đất 





Kỹ Thuật 


Có thể vẽ màu nước theo mấy cách. Một số kỹ thuật cực 
kỳ hữu dụng đối với họa sĩ thích vẽ hoa, tạo hoa văn và kết 
cấu không dễ gì có được qua cọ vẽ. 


Luôn ghi nhớ các yếu tố cơ bản để vẽ thành công : không 
gian làm việc ngăn nắp, thuốc màu sạch và nước trong. 


LỨP MÀU LÓT 


Lớp màu lót là khoảng màu đôi khi biến thiên sang sắc 
đậm hơn. Pha đủ thuốc màu cho cả vùng và phết bằng cọ có 
kích cỡ thích hợp, pha thêm chút nước cho những vùng nhạt 
hơn. Vẽ nhanh các lớp tiếp theo. 

Lớp màu lót xanh biếc thứ 
hai đóng vai trò như lớp màu 


cho phép lớp màu lót hồng 
thứ nhất chiếu xuÿên ra. 














# 


Lớp màu lót 
nhạt đầu tiên đã 
khô và được lớp 
màu lót thứ hai 
đậm hơn phủ 
lên. = 
Lớp màu lót vàng 
chanh bị màu xanh 
biếc phủ lên, chất 
màu đôi khi trở nên 
% xù xì và tạo kết cấu 
đẹp mắt. 


00 0ỨNG ( 

Có thể tạo kết cấu và đánh `: 
dấu cánh hoa bằng cọ cứng. Xòe 
các lông cứng của cọ đầu vuông 
và dùng chút thuốc màu. Cọ cứng 
còn dùng để tạo những đường 
mảnh làm bắn tóe và vẽ chấm — 
cho nhụy hoa hoặc vết lốm đốm. 





Tạo nhụy hoa bằng cách 
bắn tóe thuốc màu ra 
khỏi cọ bằng ngón tay 
cái hay dao. 






Đặt cọ cứng giữa ngón 
cái và ngón trỏ, sau đó 
quệt vào thuốc màu hơi 


THẤM MÀU ⁄ khô để vẽ nót mảnh. 


Bọt biển, khăn giấy có thể thấm lớp thuốc màu ẩm ướt, để 
lộ ra những phần sáng nhạt. Muốn lấy đi lớp thuốc màu khô, 
quết nước sạch vào lớp thuốc màu đó bằng cọ cứng. Thấm đi 






Xóa những phẩn sáng 
của cánh hoa này bằng 
khăn giấy. 3y 


Quét các đường 
nước sạch lên 
lớp thuốc màu 
rồi thấm màu 
để tạo các 
cuống lá. 





SƠN THÊM LỚP MỚI TRÊN LỚP CÒN ƯỚT 


Thuốc màu nhỏ lên giấy ẩm sẽ 
loang ra và tạo thành hoa văn ngẫu 
nhiên. Nhỏ càng nhiều thuốc màu 
sẽ đẩy lui lớp thuốc màu thứ nhất 
và đến lúc khô sẽ tạo thành mép lởm 
chởm - tựa như cánh hoa. Vẽ thêm 
lớp thuốc màu khô hơn vào lớp màu 
lót sẽ tạo sự hòa trộn màu sắc tinh 
tế. Cả hai phương pháp đều không 
thể đoán trước được và đấy là một 
thủ thuật. 






ộ *% 
Gánh hoa phía sau : Nhỏ thuốc màu lên giấy ướt. Cánh 
hoa có cạnh sắc nét : Nhỏ nước vào lớp thuốc màu khô. 
Cánh hoa trước : Quét lớp màu lót vàng hơi loãng, sau đó 
nhỏ thuốc màu vàng đậm hơn vào khi lớp đầu tiên đã 
khô. 


Lớp sơn thuốc màu đặt bên cạnh vùng thuốc màu ướt 
4, sẽ hòa tan vào nó. Phương pháp hòa trộn như thế vô 
giá cho việc thể hiện nét tinh tế của cây cổ. 





_——_ —_ C(HỈNH SỬA 


Đối với màu nước, có thể chỉnh sửa thật 
hoàn hảo. Một số chất màu rất khó xóa, 
nhưng số khác lại rất dễ và còn mang lại 
kết quả đáng ngạc nhiên. 





0ó thể xóa những chấm 
màu ngoài mong muốn này 
bằng dao sắc. Đây cũng là 
cách thức tạo mảng sáng. 


ợ 


Dung dịch chuyên dùng 
có thể dùng để che các vùng 
khỏi lớp màu lót, giữ lại màu 
trắng hoặc bảo vệ màu sắc 
khỏi lớp màu tiếp theo. 
Thuốc màu có khuynh hướng 
tụ quanh những vùng bị che 
tạo cường độ màu lớn hơn 
và cạnh sắc nét. 











Dung dịch chuyên dùng có 
thể bảo vệ nhị hoa và được 
tẩy sạch khi lớp màu lót: 
đã khô. Dung dịch này 
thường làm hư cọ do đó 
hãy rửa chúng thật nhanh. 


% 


0o mềm sẽ nhẹ nhàng 
lấy đi lớp thuốc nước. 








Sử dụng dung dịch 
chuyên dùng nhằm 
giữ lại vùng trắng 
lẫn vùng tô màu 
dưới nhiều lớp thuốc 
nước. 





` 


0ó thể tẩy xóa chất màu bền 
hơn bằng cọ cứng thấm ướt và 
khăn giấy, mặc dù giấy ướt sẽ 
chẳng thấm tiếp lớp thuốc nước. 


Hình Dạng Hoa 





Người ta thường 
chiêm ngưỡng hoa 
chuông với ánh sáng 
chiếu vào vòm trên và 
những vùng tối bên 
trong. Vì vậy cần chú ý 
đến cách nối cuống hoa 
với hoa, đường cong và 
màu sắc, cũng như đặc 
điểm của nhị hoa bên 





HÌNH CHUÔNG 


trong - thỉnh thoảng chỉ 
là chấm nhỏ, nhưng có 
lác lại là nhánh hoa 
chàm đâm ra. Đường 
mép cánh hoa rất nhạt 
so với vùng tối bên trong 
và phải thật sắc nét. Một 
số uốn cong, số khác thì 
không đều. Mép trước 
phải sắc nét hơn mép 
sau. 





Mẫu hoa văn trên bông 
hoa nhấn mạnh chiều 
hướng của cánh hoa. 


10 





điểm loe ra bông hoa. Sử dụng ' 
tông màu tối cho phần bên 
trong hoa loa kèn, nơi không ': 
nhận ánh sáng. Nhị hoa | 
cho thấy bản chất hình ¬ `, 
ống của hoa, vì vậy hãy 

tận dụng tông màu thật tối 

cho vùng tô bóng giữa __. 
chúng và chú ý cả ⁄- 
bóng đổ nứa. 


Dạng hoa loa `" 3 


kèn phức ->Ư. 
tạp hơn có &- Z = 
hoa thửy®/. 


—>-— 


&<^ 
NA 





tiên. Áp <7 VÀ < | 
dụng những “ ` —⁄ X7; 
nguyên tắc của ®\ Zz 
dạng hoa loa kèn đơn giản “ Z”' 


cho hoa thủy tiên. 





HÌNH L0A KÈN 


Hình loa kèn nom 
như hình chóp nón - loe 
ra ở đầu này và hẹp dần 
thành một điểm ở đầu 
kia. Mép dưới của ống 
sẽ tô bóng và bên trong 
loa kèn thì sẫm hơn. Bảo 
đảm tâm của mỗi cánh 
hoa cong vào vị trí này 
vì sẽ giúp cho thấy đặc 


I 


DẠNG NHIÊU ĐẦU 








Quan sát từng phần khác 
nhau rổi xem kỹ mỗi 
phần nối thành tổng thể 
như thế nào. 


đầu như một tổng thể, sau 
đó phân tích những thành 
phần khác nhau tạo nên tổng 

thể đó. Trong vài trường hợp, nó 
có hình dạng như quả bóng, với 
mặt dưới của đầu hoa nằm khuất 
trong bóng tối, mặt trên tan biến một phần vào ánh 
sáng. Cùng nguyên tắc này áp dụng \'' cho những hoa đa đầu 
có bản chất lỏng lẻo hơn. Một trong ` những bí quyết vẽ hoa 
nhiều đầu phức tạp là vẽ vùng gần mắt bằng màu sắc 
mạnh và chỉ tiết sắc nét, còn đối với chùm hoa ở xa thì nhạt 
và lờ mờ. 


12 


DẠNG NHÁNH H0A GHÙM 






Tựa như ngù len, xử lý hoa này 
dưới dạng tổng thể. Có thể ví nó 
là khối trụ. Phân tích mẫu sáng 
tối chung tạo thành hình dạng 
tổng thể bằng cách nheo mắt nhìn 
hình bóng rồi phác họa hình dạng 
này. Sau đó, làm nổi bật 

từng phân cụ thể : z# 
xem kỹ từng cụm, có 4 
hình dạng và ⁄}2 
bóng đổ ty 


Quan sát kỹ cách sắp xếp Ệ 
' 











mỗi cọng riêng lẻ, cách liên ` 
kết thành tổng thể và bóng 
đổ. Vẽ chi tiết vài cọng ở 
cận cảnh. 


trên những cọng xung quanh 
và chọn ra vải 3... 
vùng chỉ tiết. Vài /Y§\» Ỳ\ 
nhánh hoa chàm x> ` -.. 
gồm những chuỗi ` /:)Ÿ^, . fễ 
khối hoa lá nằm '\Ì|Z \ 
cách đểu trên 
cuống. Đường nétcủa 
cuống này rất quan ` 
trọng. 


13 


Tia luôn luôn dựa trên đường cong - là hình tròn khi xem từ 
trên đầu nhưng phốicnh „ 
đổi sang hình đĩa dẹp „ Ì Í⁄ 
khi hoa quay đi Chú “ n 
ýkỹcáchthứcvà (Ñ ) 
vị trí nối kết Š\'À 
cuống hoa với 's::¿ 
hoa và đặc “2/7 Ệ “4 
điểm của chỗ ¿ Ạ lì MƯA, È 
nối đó - đài hoa ý MA. là ¬ 
to hơn hay nối \Ì "MÀ 
lả lướt. sh 





Hình ngù len từ vòm N 
cong đến khối cầu. Trong .Š 
mỗi trường hợp, hãy xem «= 
bông hoa dưới dạng tổng „2 
vì cạm cánh hoa đơn lẻ. Sau í 
hình cơ bản, chọn vài cánh 
chỉ tiết. 


à/⁄ 





Bóng đổ thường hay xuất 
hiện ở vị trí cánh hoa đầu 
nối thành vòm, trên mặt 
dưới của đĩa trung tâm 
này và trên đầu dưới của 
cánh hoa dưới. 





14 








ĐƠN Đây là một 

Đ trong những kiểu 

GIẢN hoa dã vẽ nhất. 
Các đặc tính 
cân lưu ý là 
mỗi cánh hoa 
có cùng kích 
cỡ, kết cấu, 


\ tồng 
`. ¡ màu 
lá biến thể và đặc điểm cạnh xếp nếp, 
( Â# ! \ ;Ä vÌ= nhọn hoặc lật úp - vải 
¡ Tên 2v — không. Tâm điểm 
\ lò } Sế “S°m=.c. bóng hoa 
`3: < . hiển hiện 
ị \ rõ ràng, 
vấ ở ⁄ vo TU 
XÊN: — m 
¿xế tư 
những 
chấm li ti đến bung 


rộng của nhị hoa. Cùng 

với nhóm hoa trên cuống 

hoa, dưới dạng hoa đơn lẻ hay 

- {+ chùm hoa sẽ tạo sự giống nhau 
(771 ( cho những hoa này. 


II / 
| Y Khi vẽ hoa từ mặt 
/ bên, đảm bảo cuống 
l hoa phải thẳng hàng 
Ị với tâm điểm bông 
hoa. 


15 


DẠNG H0A GÁNH MÔNG 0Ó RÂU 


Xem xét kỹ kiểu hoa này vì ngay cả hoa phức tạp nhất 
cũng tiết lộ hoa văn đơn giản. kiich đôi, mỗi bên sẽ giống 














› 

N „* ZÁ Ngay cả hoa không 
theo thứ tự như 
diên vĩ đi chăng 
nữa cũng cấu thành 
theo cách bình 
thường - 3 đơn vị 
rõ rệt trong bộ ba. 


hệt bên kia. Lúc vẽ cấu trúc 
cơ bản, ghi chú kích cỡ tương 
đối của mỗi cánh hoa, kết 
cấu và điểm chấm. Khi cánh 
hoa uốn cong khỏi nguồn 


sáng và nằm chồng chéo 
lên nhau, ở đó sẽ có bóng. 
Và tâm điểm bông hoa có 
thể rất sẫm cả về màu sắc 
lẫn tông màu. 


16 






Miệng tô hoặc chén nhìn từ 
phía trên là đường tròn 
nhưng khi xoay đi thì trở 
thành hình ê-lip. Bóng đổ . 
nhạt và biến thiên trên mặt _ \ 
hướng lên của bông hoa,nhấn `# 
mạnh đường cong >> 
thanh thoát của 
cánh hoa, 
dày đặc và Z Z3 l4 


tối ở mặt -Â : 
dưới. `Xx 


Hình dung những bông 

















Xe mị| 
xét kì 
Hoa nở rộ có xu 
cách đặt ` hướng loe rộng và 
đầu hoa tua tủa, còn chổi 
non thì khép chặt 
trên cuống : và có hình khối 
hoa, bản chất nối này và vị cầu. 
trí lá trên cuống hoa. 





hoa này là những tô phẳng 
hay chén sâu. 


“a2 Xe 


L2 Vẽ lớp màu lót vàng 
chanh lên cánh hoa, 
Dạng tia chửa lại một số 

i mảng trắng. za, 





£@ Há -~ 
1. Pha màu vàng -  ®@ \ \ 
chanh và vàng Tạo hình chuông bằng ⁄ 
nghệ rổi quét lên màu xanh ngọc và 
từng cánh hoa. Hòa màu nâu vàng đất. 


thêm nước để đẩy 

thuốc màu đến rìa 

cạnh. Che những mảng sáng trên tâm bông hoa. ecI 
Thêm thuốc màu vàng nghệ/vàng đất lên những lá oa 
sẵm màu hơn. 






ông Lão 
Dạng chuông 






2. Tao hình 
chuông bằng màu 
xanh đậm và nâu 
sâm chấm vào 
lớp thuốc màu 
đang khô 


Øl à 


Vẽ chỉ tiết lá bằng màu pha giữa 
màu vàng đất nhạt/nâu sẫm với 
xanh lá/vàng chanh. 


18 


1. Vẽ hoa bằng màu pha 
vàng đất nhạt/vàng chanh. 
Nhỏ nước vào để làm sáng 
mép trên của hoa. 


s3 
“6 





<Wwlfss 
Dạng nhánh 
hoa chùm 


} 
~Ắ®.( 
vị 


2 Tô màu xanh 
đậm cho cuống 
hoa chính oà +; 
cuống hoa bên. ` 


ì 






3. Thỉnh thoảng, 
cho phép pha tới _ 
Tầu 0ầng. 2 


1 Phết đẫm 
thuốc ˆ màu 
0àng chanh lên 
từng cánh hoa. 
Khi nó khô đi, 
chuyển sang 
đầu cánh hoa 
0à tâm hoa. 





2 Thêm uàng 
nghệ /nâu uàng 
uào nhị hoa 0à 
màu pha 0uàng 
chanh/xanh 
đậm cho cánh 
hoa. 









€Ðotzntifa 


Dạng sao đơn giản 


_ _, 3 Cũng dùng màu đó, oới 
__ mầu xanh đậm hơn cho 
_ chỗi nơn uầ lá. 


19 









1. Nhỏ màu vàng 

loa <ẨWWmnoaa nghệ và vàng đất 

nhạt vào cánh 

Dạng nhiều đầu hoa. Nhỏ nước 

vào "hp loang 
lớp thuốc màu. 

% 


LẢ 
1. Vẽ các vũng œ 
nước màu vàng ˆ 
chanh với độ 

mạnh cúi . 
nhau nhằm th 

hiện những kJ © 
bông hoa xa và 

gần. Nhỏ nước 

vào một số 

phần để đẩy 2 

thuốc màu đến ` 

ra cảnh Vẽ —~ LẠ 
phác thảo Ld 

nhảnh hoa 

bằng màu xanh 


nhạt. 


2. Dùng màu 
^ vàng nghệ với 

chút nâu vàng 

đất để thêm chỉ 
tiết cánh hoa. 
Rửa sạch những 
mảng sáng trên 
cánh hoa trước. 





2. Tạo dáng tròn của những 
khối cẩu gần hơn bằng vàng 
nghệ và vàng đất / xanh lá. 
Tô lá và cuống hoa quanh hoa 
bằng màu xanh úa. 


3. Vẽ chỉ tiết bằng 
vàng đất. Pha màu 
xanh lá / nâu vàng 
đất cho cuống hoa. 


20 


Dạ oa Kèn 


toa Cạn CVàna 
ng 


1 Vẽ cánh hoa bằng 
những vệt màu pha vàng 
nghệ / vàng đất nhạt. 
Ghừa lại đường trắng cho 
đường sống cánh hoa. bì 





2 Quét mỏng 
màu vàng nghệ 
thành hình loa 

kèn. Đẩy đến 

rÌa cành. Quét 
mỏng những 

mảng vàng cam 
thành những vùng 
sẵm hơn. Dùng lớp 
màu lót vàng chanh / 
màu xanh lá cho lá. 






3 Chọn bóng đổ của cánh 
hoa bằng màu pha vàng 
nghệ/nâu vàng đất. Đối với 
những vùng tối của hình 
loa kèn, điểm thêm vàng 
đất và nâu đỏ đất. Nhấn 
mạnh lá bằng màu xanh 
lá đậm hơn. 





1 Tô đấm vàng 
nghệ/vàng chanh 
cho những cánh 
hoa hướng ra ánh 
sáng. Xóa những 
mảng sáng khi nó 
khô đi. 


ở 





2 Thêm 
vàng nghệ/ 
nâu vàng 
cho mặt 
dưới của 
cánh hoa.), 





_ Cau <Wo .Íươna 


® 


©†oa Càng 


Dạng lề 


@ 






Ệ 


3 Thêm màâu.. 
xanh đậm vào 
màu pha và làm 
sắc nét các 
đường bóng đổ. 
Thêm màu vàng 
chanh cho nhị 
hoa và mầu 
xanh lá cho lá. 


21 


Hoa Hướng Dương 





Màu tím xanh 
của nước trong bình 
và màu đỏ tía nhạt 
tỉnh tế cửa chiếc 
bình Đông Phương 
tôn thêm vẻ đẹp của 
nhứng bóng hoa 
vàng rực rỡ. Họa sĩ 
đã dùng nhiều sắc 
xanh, tím và vàng, 
đồng thời đã pha 
màu đậm nhạt để 
tạo nửa tông tinh tế. 





Ấ¿ 1. Hoa nền được thể hiện thay vì vẽ chỉ tiết, cánh hoa 
bằng nét vẽ cọ dày và cọ mảnh dành cho cuống hoa 
và viền lá. 


2. 0ần lưu ý đến những phần 
đổ bóng — tạo tông màu đậm 
hơn bằng cách thêm màu đỏ 
và nâu đổ đất. Đối với vùng 
sâu nhất, đã điểm thêm màu 
tím xanh vào màu vàng. 





22 


bì 


3. Phản chiếu và khúc xạ tạo nên 
hoa văn riêng. Những cuống hoa 
đã trở thành mảng ghép màu 
xanh, xanh đậm và trắng vả 
cuống hoa đặt xiên góc khiến 
người xem hướng mắt vào những 
bông hoa bên trên. 








23 


1. Tưởng tượng 
bông hoa có hình 
cẩu. Vẽ phác thảo 
toàn bộ đầu hoa. 
Quét mỏng màu 
vàng nghệ thấm 
sâu vào màu cam 
cadmium. 













1. Vẽ các cánh hoa 
chính bằng màu vàng 
nghệ mạnh, cho phép 
tạo rìa cạnh. Khi nó khô 
đi, điểm màu vàng đất 
vào các bóng đổ. Cũng 

% vậy cho những cánh 2 
hoa khác. Dùng cq 

2. Thêm nâu để | mảnh để thấm ướt các 


vào màu pha. | vùng và thấm những 
Điểm vào các | mảng sáng. 



















cánh hoa bên 
dưới khi chúng 
khô đi. 

3. Thấm lớp š 

thuốc mầu h 

đậm trên các 

cánh hoa. 

Dùng cùng ® 


màu pha với 
nâu đỏ đất 
cho các chỉ 
tiết. Vế lá 


bằng màu pha 
vàng nghệ/ toa 
xanh lá/lục tinh, 
nhạt. ¬ e{ 2. Dùng cọ mảnh 
WƠTt9 để vẽ các điểm 
CVàng cánh hoa bệng 
màu nâu đỏ đất và 
Dạng nhiều thêm màu xanh lá 
h đầu cho cuống hoa. 


1. Quét mỏng 
ln những cảnh Skulbde 
n những cán 
hoa chính và Lipped 
màu vàng 
—_ hanh lên 
cuống hoa và lá. 
__ Dhừa lại một số 


vùng trắng. 
\* 
‹¿ 1. Quét mỏng màu vàng 
nghệ vào cánh hoa trước. 
2. Quét mỏng màu pha Khi nó khô đi, thêm màu 
đỏ cờ/vàng nghệ lên cam cadmium. 
ì cánh hoa, ngoại trừ 





















những vùng trắng và 
vàng. Phết thêm lớp 


: thuốc màu khi nó khô 
đi. Che nhị hoa. 
xown tmiexIaŸ ai 
«@- 
% 


Dạng chuông 





2. Thêm các cánh hoa 
Sau vào, cho màu cam 
cadmium chảy vào đế 
hoa. Vẽ nhị hoa bằng 
màu xanh biển. Quét 
mỏng màu vàng nghệ/ 
đổ cờ vào đế hoa. 


3. Pha nâu đỏ vào màu 
pha. Vẽ cánh hoa dưới, 
phát triển tông màu và sắc 
màu. Thêm xanh lá đậm - đổ của cánh hoa. È 
hơn vào cuống hoa và lá. - Thấm ướt đế hoa 
Vẽ nhị hoa màu vàng : và đổ màu lục _. 
nghệ. nhạt vào. ⁄ 








3. Làm sâu bóng 


25 


c&®:d tot €Ðoks 


Rhánh hoa chùm 











1, Vẽ vô số cành hoa tỏa ra 
từ tâm. Dùng màu pha đỏ 
tươi / vàng nghệ cho cánh 
hoa trên và vàng nghệ cho 
cánh hoa dưới. Gho phép 
màu sắc trộn lẫn vào nhau 
và điểm màu vàng nghệ vào 
\ giữa màu cam. 


_ 


⁄2 








2. hờ khó, 
dùng dụng cụ 


1. 0he nhị hoa bằng dung dịch 
chuyên dùng, vẽ lớp màu lót vàng 
nghệ có nhiều đốm màu khác 
nhau, chừa lại mảng trắng. Điểm 
màu đỏ tươi cho đế cánh hoa. 


cứng mảnh để 
thấm lớp thuốc 
màu trên từng 
cọng hoa và 
màu pha vàn 
đất / đỏ tươi đ 
nhấn mạnh 
những vùng tối. 


26 








2loa “Phụ 


Dạng loa kèn 


® 


3. Dùng màu pha đậm 
hơn để vẽ đường sống 
cánh hoa. Thêm màu 
nâu đỏ và vẽ đến tâm 
hình loa kèn, tạo mép 
trắng cho cánh hoa 
trước. Tẩy rửa dung dịch 
chuyên dùng và vẽ nhị 
hoa bằng màu vàng 
nghệ nhạt. 


2. Thêm màu đỏ 
tươi và vẽ cánh hoa 
đổ bóng. 






1. Quét một loạt lớp màu vàng và cam lót 
rất nhạt, Nhỏ nước vào để tạo rÌa cạnh 
lởm chởm. 








.< 


1. Vẽ từng cánh 
hoa bằng màu 
pha vàng nghệ/ 


r7... 


cam. Tẩy sạch 
điểm giữa để 
tạo rìa cạnh sắc 
nét. 
©Ẵdoa -Suaan nhị đen 





Dạng ngôi sao đơn giản 
Lá. 9 2. Quét lớp màu lót sâu 
hơn lên cánh hoa dưới, 

điểm thêm xanh lá ở đế 





2. Thêm màu pha xanh ` hoa. Điểm những vùng li 
xám/nâu đất vào điểm L>» ti của mép cánh hoa bằng 
giữa màu đen. ' cam cadmium. 
Ằ “. h 
bk } - \œ' h í 
Dạng tô 


3. Vẽ đường mảnh tủa ra từ tâm bằng 
màu vàng nghệ. Ở mặt tối hơn, cho phép 
hòa lẫn vào lớp thuốc màu giữa. 





3. Làm sâu vùng bên 
dưới. Điểm thêm tâm 
hoa và cuống hoa với 
màu pha vàng nghệ/ 
xanh lá. Dùng lớp thuốc 
màu rất loãng cho 
bóng của cuống hoa 
phía sau. 





27 


1. Dùng dung dịch 
chuyên dùng để che 
đầu nhị hoa. Chỉ một 
Ít lộ ra, nhưng chúng 
sẽ thêm sự lấp lánh 
cho màu đỏ. Vẽ cuống 
hoa bằng màu pha 
vàng cam và xanh lá, 
cho phép cả hai hòa 





lẫn vào nhau. 
@ 
$ 
1. Quét mồng màu đỏ bầm 
(đỏ bạc-đô) lên cánh hoa 
fRott[sbxuah. hướng ra ánh sáng. Chấm 
Rhaánh hoa chùm nhẹ những vùng sáng rồi 


tô màu xanh đậm và màu 
pha xanh biếc / nâu đỏ. 


2. Dùng dụng cụ mảnh và 
đỏ cờ để tạo nhị hoa. Vẽ lớp 
thứ hai gần hơn bằng màu 
đỏ tươi. 


2. Vẽ mặt trong chuông bằng màu nâu đỏ và 
đỏ bầm (đỏ bạc-đô) / xanh biếc. Cho phép 
thuốc màu chảy vào vùng đậm nhất. 











3. Thêm chiều 
Sâu cho vùng 
bóng bằng 
cách thêm nâu 
đỏ vào màu 
xóa. Tẩy dung 
dịch chuyên =Š 
dùng bằng ¬ 

gôm. 





3. Dùng cọ mảnh và 
màu sắc khác nhau 
để thêm nhị hoa, chỉ 
tiết cánh hoa. ¬ 


S†utiffavu 


Dạng chuông 


28 


1. Vẽ một chút màu 
vàng chanh nhạt lên 
cánh hoa hướng lên. 
Thêm màu pha hồng 
bền màu và đỏ tươi như 
là lớp màu lót đầu tiên. 
0ho phép thuốc màu tụ 
lại trên rìa cạnh dưới. 





toa Cẳm Chướng 
Dạng tia 


2. Thêm màu pha đỏ 
bẩm (đổ bạc-đô) và 
đỏ tươi vào cánh hoa 
đậm. Nghiêng tờ giấy 
để cho thuốc màu yên 
vị quanh rìa cạnh sắc 
của cánh hoa nhạt. 





2. Dùng chút màu xanh biếc 
để vẽ bóng ở cánh hoa thứ 
hai. Vẽ màu xanh cobalt lên 
mặt sáng của thân hoa. Dùng 
màu đỏ bầm (đỏ bạc-đô) và 
xanh cobalt trên mặt bóng, 
cho phép cả hai hòa lẫn. 






) 


3. Tiếp tục thêm 
thuốc màu đậm hơn 
vào vùng cách xa 


ánh sáng, nghiêng 


tờ giấy để tạo rìa 
cạnh có nếp nh: 

Màu đậm nhất là đỏ 
tươi với ít màu xanh 


biếc. /⁄ 











1. Làm ướt từng cánh ` Thêm 
chút màu xanh cobalt vào rìa cạnh 
dưới. Thêm màu pha đỏ bẩm (đỏ 
bạc-đô) và xanh cobalt ngay trên, 
kèm theo màu đỏ bầm (đỏ bạc-đô) ở 
giữa trên. 


loa Ấm. 422 
hd 


Ta 







‹ 

3. Dùng màu đỏ tươi/ 
đỏ bẩm (đỏ bạc-đô} 
cho cánh hoa trước. Vẽ 
bông hoa sau và chổi 
non bằng nước màu lót 
nhạt của màu pha đã 
dùng ở bước 1. Rửa 
sạch một số phần của 
cánh hoa trước và thêm 
màu vàng nghệ đậm 
vào tâm hoa. 


29 





1. Làm ướt hình dạng 
cánh hoa. Nhỏ màu 
pha hồng bền màu và 

% đỏ tươi vào. Rửa sạch 
thuốc màu ở những 
vùng sáng. | 


£ 


2. Vẽ màu pha đậm 
hơn cho cánh hoa gần. 
Dùng thuốc màu loãng 
cho bông hoa ở xa. 





©loa ®lena _Pu thảo 


Dạng ngôi 5ao đơn giản 


2. Vẽ cánh hoa như 
trước. Thêm chút màu đỏ 
bầm (đổ bạc-đô) vào 
bóng đổ của cánh hoa. 


» 





3. Tô bóng vài gân 
cánh hoa bằng màu 
pha đậm. Thêm chút 
màu xanh cobalt vào 
đầu cánh hoa dưới. 


% 


30 









% 


1. Lâm ướt 
từng cánh hoa 
rổi nhỏ màu 
vàng nghệ và 
đổ cờ vào cho 
nó tụ đến đế 
hoa. Thêm chút 
màu xanh lá 
khi nó khô đi. 


clea Tu 
Dạng tô 





\ 


3. Dùng thuốc 
màu đậm với 
nhiều màu sắc 
cho chi tiết 
cánh hoa. 


toa CVàna c‡nh 4 


Dạng hoa kèn 


1. Vẽ cánh hoa ỶZ%=5Ỏ 

trên bằng hồng 

bền màu. Chừa lại 

mảng sáng để 
3 cho thấy bể mặt đễ 


óng ánh. “ế 
dc” 
















1. Tô màu vàng nghệ loãng tại nơi 
\ ánh sáng chiếu vào đầu cánh hoa. 
Nhỏ màu đỏ tươi vào trong lúc nó 

ƒ còn ướt. 


2. Thêm màu đỏ tươi vào vùng tối 
và màu pha cả hai cho bóng đổ 
của cánh hoa. Quét mỏng màu 
tím hồng lên cánh hoa dưới. Nhỏ 
chút hồng bền màu vào. 


2. Vẽ thêm các 
cánh hoa khác 
bằng màu đỏ tươi. 
Thêm chút màu 
nâu đỏ vào nơi 
cánh hoa phủ lên 
nhau. 


đtea En 
Pa/giilU If0” 





3. Thấm ướt từng đôi 
giữa rồi nhỏ màu 
vàng nghệ, đỏ tươi 
và xanh lá vào. Quét 
mỏng màu đỏ tươi 
\ và nâu đỏ lên cánh 
: . h0a cách xa nguồn 
sáng nhất. Vẽ gân. 
3. Tô điểm chí tiết, ' - lá trên vài cánh hoa 
hoa bằng màu sắc  ' — để làm chúng sắc 
thích hợp. {_ nớt. _ 


31 


Hoa Anh Túc 





Hoa anh túc có phẩm chất của lụa nhàu, giòn và giống 
như giấy. Bóng đổ của cánh hoa thường là khối những tam 
giác và hình thoi li tỉ; mép cánh hoa có răng cưa. Bức vẽ này 
thể hiện màu sắc và sức sống của chùm hoa nở rộ. Màu sắc từ 
hồng bền màu qua đỏ tươi và nâu đỏ đến đỏ bầm, đồng thời 
được vẽ ướt. 


2. Cánh hoa tỏa ra của bông hoa 
anh túc này được nhấn mạnh 
bằng những đường rạch vào giấy. 
Thuốc màu sẫm yên vị và nước 
màu lót nhạt được phép hòa lẫn 
phía trên. 





3. Hình dạng đặc biệt của bông hoa anh 
túc này được tạo nhờ những vùng tô màu 
xung quanh nó và độ đục được tăng lên 
qua cường độ của tông màu. Trọng tâm 
là nối cuống hoa với bông hoa. % 





1. Hoa văn khó biết trước khi nhỏ thuốc 
màu ướt vào thuốc màu đang khô đã được 
khai thác ở đây nhằm tạo cánh hoa có 
đường viền. 


ÿ 





32 





33 


©†oa mao địa hoàng 


Dạng chuông 


( 1. Quét mỏng hồng 
tác. bển màu nhạt, chừa 
\ ¬~à lại những mảng 
trắng. Thêm lớp màu 
lót magenta thứ hai 
và bóng nhạt của 
K Í màu xanh cobalt/ 
` . hổng bển màu bên 
trong bông hoa. 


ở 





1. Quét mỏng màu vàng chanh 
cho những cánh hoa hướng về phía z2 __ 5. 
+ ~ / Z“ 


mặt trời. Chừa lại một số vùng sạch, 
quét mỏng hồng bển màu/vàng 
chanh lên những cánh hoa nửa 
tông. Nghiêng giấy để cho nó chảy 


vào vùng sẵm. 
2. Thêm màu xanh cobalt cho 


cánh hoa sãm. Dùng màu 
xanh biếc và đỏ bẩm (đỏ 
bạc-đô) với màu pha này cho 


tk hàng cánh hoa sãm nhất. 


Dạng bọ? 





2. Thêm lớp 
màu lót nữa để 
tạo hình. Chọn '-= 





hoa văn chuông 3. Dùng màu xanh biếc / đổ bầm để tạo 
bên trong bằng hình cánh hoa và thuốc màu cho đường 
màu pha ma- nét cánh hoa. Điểm chút màu xanh cobalt 
qenta/xanh lá. cho tô hoa. Xanh lá/xanh cobalt cho lá. 


34 


1. Làm ướt từng ty 
cánh hoa. Quét 
mỏng màu hồng 


[ - 
: + bển mầu/vàng 
%  _. thanhnhạt Đẩyn > 
--. đến mép cánh hoa. 
Chấm nhẹ ở giữa. 
mA.° 


ˆ ~ l h; 

Š ` | % 

1. Quét mỏng màu vàng 
nghệ nhạt lên cánh hoa 
sau. Dùng màu pha nước 
vàng chanh và hồng bền 
màu cho cánh hoa trước. 








2. Quét tiếp màu pha đó @ Dạng tô 
N, khi nó khô đi, quét thuốc 
$ màu để tạo diểm cánh 
©--x  ⁄Í“ _ hoa. Thêm lớp màu lót 
sự : nhạt của màu pha này vào 
: cánh hoa sau. 





2. Vẽ thêm những cánh 
ha nữa. Dùng cọ mảnh 
cho chỉ tiết và điểm 
cánh hoa. Vẽ lá bằng 
màu xanh lá. % 


3. Dùng màu pha hơi khô để 
chọn nếp gấp và bóng đổ của 
cánh hoa. Vẽ tâm hoa bằng 
màu vàng nghệ/tím bẩm. Vẽ 
lá bằng lớp màu lót xanh lá. 


35 


cN+unr 
Dạng nhiều đầu 





1. Quét mỏng màu › Ƒ 
vàng chanh có _—— 
nhiểu đếm màu “tu : . 


khác nhau lên cánh 
hoa hướng về phía Là Là 7 
mặt trời. n r1 


Ầ ` xí 21 
` Y _ 
le 


vỏ 


⁄ 







ấ.- 
1. 0he nhị hoa. Vẽ riêng 
€3etbexa từng cọng, quét mỏng 
Dạng tia hồng bền nhạt. 
m.S 
@ ..` 


2. Dùng hồng cho £ 
lớp màu lót thứ hai. “. 
Cho phép nó yên -- 
vị trong vùng đổ 
bóng. 





2. Quét mỏng màu 
đậm hơn lên các 
cánh hoa gần và 
thêm màu xanh co- 
balt cho bóng đổ. 


$ 


N 
VÝAb‹ 


MẠI. 


).2Ø 


_ 









3. Vẽ đầu hoa từ những cọng 
riêng lễ, dùng cùng màu nhạt 
hơn cho bông hoa ở xa. Tẩy 





3. Vẽ chút hổng bền màu lên một số cánh 


hoa. Đối với bóng đổ, thêm nâu đất vào rửa dung dịch chuyên dùng. 
hồng bền màu. Pha màu tím bầm với màu Thêm màu vàng nghệ đậm 
nâu đất cho tâm hoa. Vẽ nhánh hoa chùm cho cọng và xanh lá cho 
bằng màu vàng nghệ đậm xung quanh nó. cuống hoa. 


36 


1. Quát mỏng màu 
hồng/vàng nghệ. Quét 
đậm hơn ở mép cánh 
hoa. Chừa lại những 
mảng trắng. 


. ở 





tàng % 
Dạng ngôi 5ao 1. Quét mỏng hồng bển đậm 
đơn giản lên cánh hoa trước. Rửa sạch 


nó ở rìa cạnh trên. 


2. Làm ướt từng cánh hoa 


và quét mỏng hồng bền. 
Nhỏ thuốc màu đậm hơn toa hu‡ 
lên mép và bóng đổ của Dạng loa kèn 


cánh hoa. 









2. Pha chút màu xô 
xanh biếc và vẽ 
cánh hoa đậm hơn. 


3. Tô đâm 
vùng bóng 
bằng màu pha 
%¿ xanh biếc / 
hồng bển 





. Thêm đỏ bầm (đỏ bạc-đô) vào màu 
pha. Tô điểm mép cánh hoa bằng cách màu, thêm 
quét mỏng thuốc màu vào các đầu. màu vàng cho 
Dùng sắc màu để vẽ đường nét cánh - nhị hoa và 
hoa. Thêm màu xanh ngọc vào giữa. tâm hoa. 


37 


toa [an ơn 


Rhánh hoa chùm 


1. he nhị hoa. 
Vẽ riểng từng 
cánh hoa, vẽ quét 
mỏng hồng bển/ 
đỏ tươi có nhiều 
đốm màu khác 
nhau. °ho phép 
nó tụ ở đế của 
mỗi cánh hoa. 
Điểm chút màu 
vàng nghệ ở giữa. 


4+ 2. Dùng màu pha đậm 
hơn, vẽ cánh hoa đậm 
hơn. Thêm màu xanh 


c0balt cho những cánh 


hoa ở xa. 


3. Dùng thuốc 
màu đậm để vẽ 
đường sống 
cánh hoa. Tẩy 
rửa dung dịch 
chuyên dùng và 
thêm màu xanh 
lá vào tâm hoa. 
Đối với lá, pha 
với mảu lục 


nhạt. t 
38 






cho lá. 





©†oa súa tân 


Dạng tia 









xanh ngọc 


1. Quét mỏng hồng 
bền có nhiều đốm 
mảu, nhỏ mảu 
vàng đất nhạt lên 
cánh hoa trên và 
cánh hoa hướng về 
phía mặt trời. 





2. Dùng hồng bẩn 


Ấ‡z đậm hơn cho lớp màu 


lót thứ hai, thêm màu 
tím hổng vào cánh 
hoa dưới. Vẽ đĩa giữa 
bằng màu vàng 
chanh. Nhỏ màu nâu 
vàng vàn. 





| 

1. Vẽ cánh hoa bằng 
lớp màu lót hồng bền 
nhạt. Chừa lại những 
mảng trắng. 


loa anh thảo 


Dạng loa kèn 


2. Điểm thêm màu xanh cobalt cho 
phần đậm hơn. Quét mỏng màu xanh 


ngọc lên lá. 


3. Dùng 
xanh lá cho 
hoa văn 
đậm trên lá, 
Thêm màu 
hổng cho 
cuống hoa. 
Dùng hổng 
đậm cho 
hoa văn 
cánh hoa. 


>» 

















1. Quét mỏng màu vàng nghệ 
nhạt vào cánh hoa hướng về 
phía mặt trời. Tô màu đậm hơn 
ở giữa. Che nhị hoa bằng dung 


% 


dịch chuyên dùng. ts đo "3 


2. Làm ướt từng cánh hoa. Điểm hồng 
bền nhô lên rìa cạnh. 


% 


toa đã 


Èn. 
Dạng nhiên đấu 





3. Vẽ cánh hoa đậm hơn 
bằng hồng bền. Thêm một 
chút màu magenta cho 
bóng đổ của cánh hoa và 
xanh cobalt cho vùng đậm 
nhất. Dùng màu vàng đất/ 
vàng nghệ cho nhị hoa và 
xanh lá cho lá. 


39 


Bó Hoa 





Vải và hoa đã kết hợp thành công để tạo nên màu sắc cầu 
vồng và chắp vá hoa văn. Sự rườm rà như thế có thể gây 
nhức mắt song ở đây họa sĩ dùng đường nét tỉnh tế, cuống 
hoa và lá để hướng người xem vào trọng tâm của bức vẽ. 
Màu vàng chói, đỏ, hổng và tím được xếp đặt hài hòa, chen 
lẫn với những đóa huệ trắng và cành lá. 


1. Màu tím là màu sắc rất đặc 
và dễ rút xuống. Hoa Tulip này 
được vẽ từ hồng sang xanh xám/ 
tím violet. 3, 





2. Màu xanh xám ;2 
tạo cảm giác mát 
mắt thường mô tả 
bóng và đường 
tiêm của cánh hoa 
huệ. Hoa có dạng 


loa kèn thường có Ÿ$ 
gái sơ, Những 3. Hoa trên bể mặt 
mảng bóng trên sáng sẽ bắt ánh sáng 


hoa tử đinh hương 
nhấn mạnh đặc 
điểm lượn sóng 
của nó. 








phân chiếu. Những 
cánh hoa của đóa tu- 
lip này có màu đỏ tươi 
nhưng điểm thêm 
màu sắc nhạt hơn ở 
đế hoa. 





“ 


⁄“ 1. Vẽ riêng từng 
TIM Xa cọng bằng màu 


ý V3 xanh biếc/tím ˆ 

giờ: bền J nh # 

: = nước vào đểổđẩy _- 
† Giới ÔN GẦN _3⁄JA z7 màu sắc đến rìa 
xanh cobalt/hổng <= h tử Anh 





bển màu dịu lên Z2 
vùng tối của cánh xe z# 


hoa. Vẽ nhị hoa , Ì à 
bằng mảu vàng “Z `) Ẳ -ủ 
chanh đậm điểm >1 
thêm màu xanh lá. S j 

k2) 


©Ẵ loa oảt hương 


Rhánh hoa chùm 





| lỉØyáu 


2. Vẽ vùng tối bằng (` 








màu pha đậm hơn. 


3. Thêm chỉ 
tiết bằng 
màu vàng 
chanh, 
hổng bển 
màu và đỏ 
bẩm (đỏ 
bac-đ6). 


Ngoải ra, 
điểm chút 
vào mép lá. 


42 






2. Vế thêm những 
cọng nữa có hoa nhỏ 
màu tím nhạt. Dùng 
màu pha vàng chanh 
/ xanh lá / xanh ngọc 
trên cuống hoa. 


1. 0hấm dung dịch chuyên 
dùng lên đầu hoa để tạo những 
mảng sáng. Quét mỏng màu 
tím hồng lên toàn bộ hình. Quét 
thêm nữa khi nó khô đi, điểm 
chút tím bền màu. ` 





1. Phọn từng cánh hoa trong lớp „2. 
màu lót magenta và xanh biếc. : 
Dùng nước để đẩy màu ra khỏi 

vùng trắng. 


2. Tạo bóng bằng màu tím đậm và Dạng tô 
cho phép chúng chảy vào hình củ 
bên dưới. 


3. Tẩy dung dịch chuyên dùng. 
Dùng cọ thật mảnh, vẽ nhánh hoa 
chùm bằng màu tím đậm. Cũng 
dùng cọ đó cho các gai trong cành 
lá màu xanh ngọ0. 3), 











3. °họn đường sống 


2. Điểm thêm màu % cánh hoa bằng thuốc 


xanh biếc và vẽ vùng màu khô hơn. Quét lớp 

đậm hơn. Chừa lại màu pha magenta / 

đường mảnh quanh xanh biếc lên mặt dưới 

từng cánh hoa để cánh hoa. Nhỏ màu 

làm nổi bật mép chàm vào phần sẵm 
Dạng nhiều đầu | răng cưa. nhất. 


43 


1. Vẽ từng cánh hoa ®, 
toa băng xẽ bằng màu tím hổng/ + ` %; 


xanh biếc loãng. Cho ® Lẻ 
Lipped phép nó tụ ở đầu mỗi P--— ï 5% 
cánh ha.  Ñ c¬- < 
cợp, SA, "ườ tị » 


. “ẲU 


Z sẽ 


2. Chọn cánh hoa sau và 
vùng tô bóng bằng màu 
-z_ pha đậm hơn. Vẽ tâm hoa 
+ bằng màu vàng chanh, 
nhỏ màu vàng nghệ vào 
khi nó khô đi. 


ợ 






1. Phừa lại không gian cho màu 
vàng nhạt, nhỏ màu tím hơi ướt. 
Pha với chút màu xanh biếc cho 
cánh hoa trước. 


loa súa 
2. Vẽ thuốc màu 
đậm hơn lên cánh Dạng ngôi sao đơn giản 
hoa và màu pha 
xanh biếc / hồng HQ .Áát 
bền màu cho cánh -........... 





hoa trên. 





3. Với cọ mảnh và 
thuốc màu khô, tô 
màu vàng nghệ và 
tím đậm vào hình 
giữa. Sa 


3. Tô thêm màu xanh biếc, chọn bóng 
đậm hơn và hình tam giác li ti quanh vòm - 
màu vàng. Nhỏ những chấm màu nâu vàng 
còn ướt vào bên sẫm hơn. 


44 


^ S†uHffze 


Ỉ _ Dạng chuông 





2. Phủ màu đỏ cờ lên lớp 
màu lót cùng màu để phát 
triển màu sắc và tạo 
chiều sâu. °hừa lại những 
vùng trắng. 


vo 





1. Dựng hình 
chuông bằng lớp 
màu lót đỏ bẩm 
(đỏ bạc-đô)/xanh 
biếc. 


ÿ 





3. Dựng hình và 
hoa văn bằng 
màu pha của ba 
màu. Thêm chỉ 
tiết bằng thuốc 
màu khô và cọ 
mảnh. Lá và 
cuống hoa trong 
lớp màu lót xanh 
cobalt/xanh lá. 


3. Thêm màu xanh biếc 
vào màu pha để phân 
biệt hình loa kèn và gân 
đậm trên cánh hoa. 





1. Vẽ từng vùng bằng lớp màu lót tím bền 
màu, chừa trắng vùng trên, điểm chút màu 
vàng chanh thật nhạt. Tô bóng bằng màu 
tím khi nó khô đi. 


2. Vẽ cánh hoa dập dờn 
bằng lớp màu lót đậm 
hơn và những mảng 
hai màu. 


ÿ 


3 


, .foa dã ăn thảo 


L⁄ Dạng loa kèn 





45 


Hoa Cúc và Hoa Dại 





Bức vẽ này thể hiện bản chất lởm chởm của hoa dại và sức 
sống mới của hoa cúc. Nó được vẽ bằng màu lạnh, về cơ bản 
là màu xanh biếc, xanh cobalt và xanh xám, điểm thêm chút 
màu vàng cho tâm hoa cúc và lớp màu lót vàng đất làm nền. 
Những cuống hoa chen lẫn và uốn lượn đã được lột tả qua 
những lớp tô bóng quanh chúng. Những hoa ở xa chỉ là hình 
dạng và màu sắc mờ ảo còn hoa cận cảnh thì nhấn mạnh vào 
chỉ tiết. 


vi ẳ ° 

Màu xanh biếc đã được dùng cho hoa ềễ _ “ễ- + 
dại, đậm ở đầu hoa cận cảnh và rất nhạt : ' sá»-JDNP 

: 4 


ở nền. Dung dịch chuyên dùng giúp bảo 
vệ hình dạng của nhị hoa. >» 





.Y 
ý, 


4, Vẽ màu sẫm quanh hoa 
trắng sẽ tạo nên hình 
lập thể. Dựng hình này 
bằng cách thêm tâm 
hoa, bóng và hình tam 
giác sắc nét. Xử lý cánh 
hoa theo khối cùng tông 
màu thay vì riêng lẻ. 





46 





Xanh Dương 


1. he nhị hoa. Tô hình 
cánh hoa bằng màu xanh 
biếc. Thấm các cánh hoa 
trên khi nó khô đi. 





® 


2. Vẽ tâm bằng màu tím 
hồng, thêm nhị hoa màu 
đỏ bẩm (đỏ bạc-đô). 


n 


\ 










1. Dựng cánh hoa nửa tông 

bằng lớp màu lót xanh dương ;} 
có nhiều đốm màu khác nhau. È 
Khi nó khô đi, điểm các chấm 
hồng bền màu. t 


Ẹ toa [ona đởm 
( - Dạng bei kèn 
\ 


 °. Dùng màu xanh biếc 
;£ . đâm cho vùng tối hơn. 





3. Tẩy dung dịch chuyê 
dùng. Nhấn mạnh các cọng 
bằng màu xanh biếc đậm 
hơn. Dùng màu pha xanh 
ngọc/vàng chanh cho lá. 








3. Dựng hình loa kèn với các 
đường sống. Thêm rìa cạnh 
xoắn cứng. Vẽ lá bằng màu 
vàng nghệ/xanh lá. t1, 


1. Làm ướt hình bông hoa rồi nhỏ 
màu tím hồng, xanh biếc / xanh 
dương và tím nhạt vào. 0ho phép 


, — âu sắc hòa lẫn vào nhau và nhỏ 
thêm b- khi chúng khô đi. 
[ 1. he nhị hoa. Quét mỏng 


màu xanh cobalt / hồng bền 
màu. Nhỏ nước vào để đẩy 
thuốc màu đến mép cánh hoa. 








loa L Ên 2. Thêm lớp màu lót đậm hơn vào 
h ER % vùng sẫãm hơn và bóng. Chấm hồng 


Nhánh hoa chùm nhạt vào vòm giữa và viển quanh 
^ bằng màu xanh ngọc. 










2. Dùng thuốc 
màu đậm hơn 
và c0 mảnh 


bông hoa, giữ 
lại lớp mỏng 
màu xanh 
dương. Mảu - 
xanh lá cho lá. 


3. Tẩy dung dịch 
chuyên dùng. Dùng 
màu pha vàng 
nghệ/xanh ngọc/ 
xanh dương cho lá 
và chổi non. 


“7 


toa thanh thảo 


Dạng tia 


49 


1. Quét mổng màu 
xanh dương nhạt 
lên từng cánh hoa, _ 
chừa những mảng ˆ 
trắng. 


ở 


1. Vẽ lớp màu lót xanh da trời 
nhạt, chừa trắng đường sống 
cánh hoa. Thêm màu vàng 
chanh và vẽ những bao phấn 
cuộn tròn. Vẽ cánh hoa sãm 
hơn bằng màu pha xanh da trời/ 





_— ;8BeĐ m2 


xanh biếc. 





2. Thêm màu xanh dương, 
vẽ một số vùng sẵm hơn, _Psơa-tn-the-miat 
kéo thuốc màu vào đường 

sống cánh hoa. Dạng tia 









3. Vẽ tâm hoa bằng những 
đốm màu vàng chanh và nâu 
vàng. Thêm thuốc màu đậm 
vào những vùng sẫm nhất, rồi 
vẽ cuống hoa và chổi non 
bằng màu xanh ngọc. 


50 








Ỉ 


` 


l 2. Pha màu xanh biếc / 


chàm cho tâm, chừa những 
chấm trắng cho nhị hoa. Vẽ 
lông và cuống hoa bằng màu 
pha xanh cobalt/vàng chanh. 





1. Quót lớp màu lót hồng „2 


bền màu/xanh biếc nhạt. 
Thêm thuốc màu khi nó 
khô đi để tạo hiệu ứng 
không đều. Quét lớp màu 
lót xanh biếc thứ hai và 
võ hoa dưới với các hình 
cánh hoa bằng thuốc 
màu pha nước. 


loa phong 


1. Làm ướt từng cánh hoa. 
Quét mỏng màu xanh biếc, 
chừa trắng tâm hoa. Thêm 
chút màu tím. 


Ísthảo | 


Dạng ngôi sao đơn giản 


2. Thấm thuốc màu để tạo 
những mảng sáng. Làm 


l4 


` 


Ã 





` nổi bật gân cánh hoa bằng 
màu nâu đỏ, quét thuốc 
màu bằng cọ khô lên đế 
cánh hoa tô bóng. Vẽ lá 
bằng màu xanh lá và xanh 


l& 
, 


S 


loa Pùm bìm, 


Dạng loa kèn 


2. Quét lớp màu lót xanh 
biếc / tím đậm hơn. Tô 
sẵm đến rìa cạnh. Che 
nhị hoa. Vẽ tâm hoa 
bằng màu vàng nghệ. 





h 





3. Dùng thuốc màu 
đậm hơn để cho - 
thấy rìa cạnh 2 
không đều. Quét 
hai lớp màu lót sap 


Ẹ 


j kề 


green cho lá. 
Thêm màu tím 
cho cuống hoa 
uốn lượn. 





31 


1. Dùng màu xanh da 2 

trời cho những đóahoa '“¬.... # 

ở xa và xanh cobalt tổ, #ạ› b 
cho những đóa hoa š ° 


gần. Nhỏ các ... ®% 

P rêy- s2 ANÀ <-A,- %¡ 
để tạo đầu ` b 
hoa. \ Á‹< 
cho wœ 


phếp \ ẩ) 

một số M sẽ 
chấm màu 

hòa lẫn vào « 
nhau và / 


điểm thêm 


chút hổng 
bển màu. 


% 


2. Thêm chỉ tiết vào một số bông 
hoa cận cảnh. Dùng màu vàng 
nghệ cho vài tâm hoa. Liên kết 
tất cả bông hoa với cuống hoa 
màu xanh lá. 3, 


toa ba, 





32 





| 2. Thêm chút màu yô 
«. tím, vẽ cánh hoa 
/j § dưới. 


Dạng nhiều đầu 


® 


1. Làm ướt cánh 
hoa trên, rồi quét 

lớp màu vàng “ 
chanh. Thêm £ 

màu xanh c0- `, . 

balt vào ra - 


cạnh dưới. 
Quếát thém 
thuốc màu khi 


nó khô đi. Vẽ 

cánh hoa 

khác theo 

cách tương tự. 

Vẽ bao phấn màu và ng chanh 
tươi điểm chút màu nâu vàng. 


3. Quét thêm lớp nữa. 
ẤS%z Dùng màu tím đậm cho 
bóng sẫm và cánh hoa. 


1. Quét lớp màu lót, dùng 
màu xanh biếc/hổng cho 


` cánh hoa trên và xanh Z¬~.. 
dương cho phần tô bóng. .Ñ ` 
Ầ Hộ... Nhỏ màu vàng chanh vào 
khi nó khô đi. g, “A xsÈ R- 


1. Vẽ hình bông hoa 


cựể.. 
(Ễ € : 
".Ø bằng màu pha xanh á 
biếc / hổng bển › 
màu. Khi nó khô đi, Ệ 
, __ thêm màu xanh biếc : 
vào bên tô bóng. 
_$ Ỷ 
Ñ 3 


#Š 





2. Quết mỏng lớp 
thứ hai, tạo nét cho 
vùng sẫm và cánh 
hoa đặc biệt. 


clcb la 
kusnh laá 


Dạng loa kèn @ 












3. Dùng cùng màu, 
tạo cụm hoa. Pha 
màu vàng chanh và xe 
xanh dương cho lá. 










® 


2. Thêm độ 
nét bằng 
màu pha 
đậm hơn, vẽ “2 
mặt dưới hoa 
bằng mảu 
hồng nạt. Vẽ 
lá bằng 
những lóp 
màu lót xanh 
lá. 


| 
toa tú sầu 
Dạng nhiều đầu 


S3 





Hồng TY ắng .———I 


Hình cận cảnh bộc lộ ra chiều kích khác, những mảng 
bóng trở thành phong cảnh trong chính chúng và biến thiên 
tính tế của màu sắc tạo nên vẻ mấp mô. Các màu sắc lục 
nhạt, xanh ngọc, chàm, vàng nghệ và nâu vàng tạo cảm giác 
đơn sắc cho bức vẽ. Họa sĩ đã đẩy thuốc màu đến rìa cạnh 
bằng cọ và máy sấy tóc để tạo cánh hoa có đường riềm. 


Các bao phấn được che và vẽ 
bằng màu pha. Chúng là trọng 
tâm của bức vẽ. >» 





Màu pha lục nhạt / chàm đậm 
dành cho nền được quét nhẹ 
lên từng cánh hoa, bảo đảm 
vùng bên dưới mép cánh hoa 
nằm chồng là tối nhất. 





54 





55 


Trắng kem | 


1. Phác họa đóa hoa bằng 
« màu pha vàng đất nhạt / 
xanh cobalt. Tô bóng bằng 
s màu xanh cobalt. 


cm” 


toa huy 


Dạng loa kèn 


2. Dùng hồng bền màu cho đường 
sống trên hình loa kèn và mặt dưới 
cánh hoa. Điểm thêm màu hồng 
và xanh cobalt cho đường sống 
cánh hoa và đường riểm. Dùng 
màu vàng chanh đậm cho tâm hoa. 





3. Vẽ bao phấn màu vàng nghệ, 
nhấn mạnh nhị hoa bằng màu pha 
vàng nghệ/xanh cobalt. 


56 


| \ 


1. Dùng lớp màu lót 

xanh biếc để định hình 

từng đóa hoa. Đẩy màu 4 
sắc đến rìa cạnh để 

làm sắc nét một số 

đường viền. 


\ 2. Quếét mỏng màu xanh 
dương và vàng chanh hầu 
tạo khối hình lá. Vẫn lớp 
màu lót đó đậm hơn cho 
cuống hoa dưới và màu xanh 
cobalt/vàng chanh cho hoa 
văn của cánh hoa. 







toa giọt tuuêt , 
Dạng chuông 





3. Vẽ cuống hoa và đài hoa 
bằng màu xanh cobalt/vàng . 
chanh. Thêm màu xanh biếc / 
vàng chanh để định rõ hình 
dạng lá. Đối với đài hoa, điểm 
chút màu chàm. 


1. Phác họa 










xẩ đóa hoa 
bằng lớp 
' màu lót vàng 
“=v\\ ở nghề/xanh 
SĂÁÑ lá. Vẽ những 
‹Œt mảng hồng 
bển màu 
nhạt cho 
vùng cánh 
hoa nửa 
tông, chừa 
trắng những 
vùng lớn. 
| 4q, 1. Đối với bóng của cánh 
hoa trên, dùng màu xanh 
cobalt, thêm chút nâu 
2. Quét lớp màu lót đậm vàng. 0họn màu pha 
hơn lên lá. Pha thuốc màu : đậm hơn cho cánh hoa 
xanh lục vào màu hồng dưới. 
để tô bóng. w 
F.ị 
_- 
toa táo P>< 


Dạng ngôi sao đơn giản _ˆ 


2. Tô bóng đậm hơn bằng màu 

xanh cobalt. Nhị hoa bằng màu 

vàng chanh và vàng nghệ. 3. Pha màu hoa lá 
Quét lớp màu lót vàng nghệ/ đậm hơn để tạo 
xanh lá lên lá. chiều sâu, vẽ nhị 
hoa và đường nét 
đậm nhất bằng 
nét vẽ mảnh. ¬ 











3. Thêm tâm màu vàng 2 , 


nghệ. Pha hồng bền màu/ ”“ Z“ 4 
xanh lá cho cuống hoa. c 


Vẽ các lớp thuốc màu trên , 
cánh hoa bằng œ0 mảnh. toa hu‡ nArƠe 
Dạng tô 








57 


2. Đối với bóng trên cánh hoa, 
dùng màu xanh cobalt, nhỏ 
màu vàng nghệ vào. Về cánh 
hoa sau và bóng đậm, chọn 
màu xanh biếc với chút sắc đỏ 
bẩầm (đỏ bạc-đô), dùng màu 
vàng chanh cho vòm. 


£ 


\ 


1. Quết mỏng 
màu xanh biếc có 
nhiều đốm màu 
khác nhau quanh 
đóa hoa. Lấy vùng 
sấm để nhấn 
mạnh cánh hoa 
trắng nhất. 


1. Phác họa cánh hoa trắng 

Ấềz bằng màu pha xanh cobalt 
/ vàng chanh nhạt. Dùng 
màu chanh đậm cho mỗi 
tâm hoa. 


e €Dvmxose 


ạng loa kèn 
2. Để dẩn tạo 
hình loa kèn, 
" điểm thêm chút 
& + màu xanh cobalt. 
ˆ `”. 
ú : ‹ 
“z P4 Ầ 
Ca. Â- —_ 
{ 
` 
3. Thêm màu 
xanh dương cho 


Ẳ 
CÁC 3. Làm ướt vòm. Nhỏ màu 
vàng nghệ và nâu vàng vào 


S; bên bóng. Nhấn mạnh đường 
nứt bằng màu xanh biếc. 


58 


bóng sấm nhất 
và chút độ nét 
trên cánh hoa. 


1.0uét mỏng màu 
vàng chanh nhạt lên &.r 


cánh hoa, chừa nhiều xã 
- chỗ trắng. Dùng màu 
vàng nghệ đậm cho 


tâm hoa. 
ở k 
` suy 
Dạng bà kèn 








.? 2. Viển quanh đóa hoa bằng 
Ắ lớp màu lót xanh lá/hổng. Vẽ 
` k vùng cánh hoa sẫm hơn bằng 
V_ Ỷ màu vàng đất nhạt/vàng 
" v chanh. 
2. Tạo hình đóa c 
hoa bằng lớp Ề 
màu lót vàng 








1. Quét mỏng màu vàng đất 
nhạt/vàng chanh lên cánh 
hoa. Chừa mảng trắng. 


Dùng màu xanh 2 
cobalt nhạt cho 
bóng và tím cho 
bóng sẵm hơn. 


chanh/xanh lá. Ý 


3. Vẽ lá bằng màu xanh 

lá đậm hơn. Làm sắc 

nét tâm hoa và mặt dưới 

4 cuống hoa bằng màu . 

X* nâu vàng, nhấn mạnh 
đặc điểm xoay tít của 

.. _- chùm hoa. 













.Tổ bóng cánh 
hoa bằng màu 
xanh cobalt. Đối 
với cuống hoa và 
bóng sãm nhất, 
chọn màu hồng/ 
xanh lá. t Dạng tô 


29 


toa an 
Lipped 


2. Vẽ đường diểm bằng 
màu đỏ bầm sao cho màu 
đó tụ lại ở rìa mép. Thêm 
đường nét màu đỏ sẵm 
lên cánh hoa. 


L F 





1. Quét mỏng màu vàng chanh nhạt 
lên từng cánh hoa. Quét tiếp lớp màu 
lót Mê chanh / xanh cobalt. Dùng khăn 
thấm các mảng sáng. 


giấy đi 


3. Vẽ chí tiết? Í 
bằng màu sắc 
thích hợp. 


60 








1. Phác họa đóa hoa bằng lớp màu lót 
vàng nghệ / xanh lá, đẩy màu sắc đến rìa 
cạnh. Vẽ bên trong hình loa kèn bằng màu 
pha xanh cobalt / xanh lá. Nghiêng giấy 
để thuốc màu tụ ở vùng bóng sẵm nhất. 





2. Điểm thêm màu 
chàm cho mặt dưới 
cánh hoa. Vẽ nhị hoa 
bằng màu vàng nghệ 
đậm. 


$% 








£€aztex -› 


Dạng loa kèn 


1. Vẽ những ngôi sao 
nhỏ bằng dung dịch 
chuyên dùng cho cọng 
nhạt màu nhất. Quét 
mỏng màu vàng chanh. 








1. 0he từng hình chuông. 
Quét mỏng màu vàng - 
chanh rồi quét mỏng lớp 
thứ hai, điểm chút sắc lục \ 
nhạt. Vẽ màu pha lục - 
nhạt / vàng đất nhạt / 
xanh cobalt đậm xung 
quanh đóa hoa được che. 


Ladua -ẴWntfz Thêm cuống hoa màu lục 
Dạng nhiều đầu ng | $ 







2. Thêm dung dịch 


chuyên dùng. Đối với lớp loa an ahuðng 
màu lót thứ hai, thêm 
màu xanh cobalt. Dạng chuông 


v 


2. Quét mỏng màu xanh 
cobalt lên vùng lá sẵm 


3. Thêm tiếp màu xanh c0- 
hơn. Tẩy dung dịch 


balt, vẽ lá trên. Điểm chút 


màu xanh dương và vẽ lá chuyên dùng. Tô điểm 
4+¿ sẵm hơn. Chừa lại những từng hình chuông bằng 
đường mảnh để làm nổi - — mầu vàng đất nhạt và 
bật mép răng cưa. làm sắc nét các chỉ tiết. 


61 


62 











2. Tạo hình lá bằng những 
mảng màu xanh ngọc. 
Thêm màu xanh cobalt cho 
những chỗ sẫm hơn. Nhấn 
mạnh mép cánh hoa bằng 
cọ mảnh. 


1. 


Quét mỏng 





màu vảng 
chanh. 
$ 
” 
% 1. Quết mỏng màu 
vàng chanh nhạt. Khi 
nó khô đi, quét màu , * 
pha vàng chanh / Jˆ¿ dan ơtL 
uớ 2. Dùng màu 
xanh lá cho lớp 
màu lót thứ hai, 
che gân lá. *y 





3. Thêm màu xanh dương và 
một chút màu xanh biếc vào 
màu pha. Vẽ những mảng 
sẵm hơn, hòa lẫn thuốc màu 
thông qua cọ cứng. 3y 








tá 
Fona Íz thảo 


2. Thêm màu xanh 


dương vào màu pha *% 


và quét lớp màu lót 
có nhiều đốm màu 
khác nhau. 


% 


`" Thêm màu đổ cad- 


1. Quét mỏng màu 
vàng nghệ / xanh 
cobalt. Tô điểm mép 
răng cưa vỏ sò bằng 
màu đỏ cờ. 


1. Quét mỏng màu 
vàng chanh. Dùng 
khăn giấy thấm những 
mảng sáng. b 






3. Thêm màu xanh 
dương, vẽ vùng lá sắm 
hơn. Tẩy rửa thuốc 
màu khỏi những chỗ 3y 
sáng cần thiết. 


mium và vẽ chấm 
bằng cọ cứng. 






2. Pha màu xanh lá 
với vàng chanh. Quét 
lớp màu lót thứ hai, 
che gân lá. 


}9 






tá 
Hát đao 


63 





0ách sử dụng quyển sách 
Kỹ thuật 
Hình dạng hoa 





Dùng màu vàng 18 
Hoa hướng dương 
Dùng màucm +24 - 


Dùng màu đỏ 28 
Hoa anh túc 







Dùng màu hổng 34 
Bó hoa | ⁄ 






Dùng màu tím 42 
Hoa cúc & hoa dại  ^... xẻ 
với ⁄ 


` 









Dùng màu xanh dương 48 
Hồng trắng 


Dùng màu trắng kem 56. 





Dùng màu xanh lục 60 
Lá 62 


) VĂN LANG - NGUÔN TRÌ THỨC TOÁ SÁNG 


\ ` sa 
ÄĂ ì 
ủ ` 
s 4 
` - 
h ` 
` * _- 
4 * s@?” *.«. 
® 









Phê PHẦN VĂN HÓA 
YoNS4O 42 NgT M Khai, CỊỊ* DI38242151 3822X712*fux 3822079 
TM. vn DT:33894523 39834724*fax:39894577 
wá 3Dtan Dăng, lưu,OJBT *DT. 22437584 38413306* Đo ng 
Faii tekigkl 8jnleozsk *Websitc; www vanlangbookscom 


[ÏIlll 
075281 


“Giá: 24.000đ 


35075 
































màu nước 





























